Tu Van: Nguoi Viêt Manh 
Yéu Cho Nao? 


Do Thông Minh 


Chao mừng các ban đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


Do Thông Minh 
Tu Vấn: Người Viêt Mạnh Yếu Chỗ Nào? 


Chuyện quá khứ thắng hay thua, không quan trọng bằng 
nhìn lại mình bây giờ để hướng vào tương lai. Trong chúng 
ta, chắc ai cũng có dịp nhìn lại mình, nhìn lại dân tộc mình. 
Vui buồn lẫn lộn bởi những xấu tốt do chính mình tạo ra và 
tự hỏi nguyên do từ đâu? Khi nhìn ra thế giới, nói chung, 
chúng ta còn thua kém nhiều dân tộc trên thế giới, thế nên, 
xin miễn được đề cao người mình, những cái hay cái tốt mà 
nhiều người đã nói tới, mà hãy cùng nhau nhìn thẳng vào 
khuyết điểm của mình, để may ra có sửa chữa, thăng tiến 
hơn không. 

Thấy người mà nghĩ đến ta, chúng tôi thấy chúng ta phải 
quan tâm nhiều hơn và đúng mức đối với vấn đề của dân 
tộc, vì rằng, nói chung dân tộc ta kém xa các dân tộc tiến bộ 
khác trên thế giới. Còn lý do tại sao chúng ta kém, chúng ta 
cần thẳng thắn nhìn vào sự thực. Đã có hằng trăm cuốn 
sách khen người Việt rồi, nếu chúng ta tự mãn với những 
điều đó, liệu chúng ta khá lên không, hay từ bao trăm năm 
qua vẫn thế. Văn hóa Việt có những ưu khuyết điểm nào? Ai 
cũng biết một số ưu điểm, nhưng phải biết khai thác ưu 
điểm và quan trọng hơn là nhìn thẳng vào khuyết điểm lớn 
để sửa chữa ngay. 

Ai chẳng tự ái, muốn bênh vực dân tộc mình, nhưng nhìn lại 
từ thời hữu sử tới nay đã hơn 2.000 năm qua, chúng ta chỉ 
có một số thời gian ngắn yên bình thịnh trị, còn hầu hết là 
chiến tranh, không nội chiến thì ngoại xâm. Nội chiến vì 


chúng ta chia rễ, còn ngoại xâm vi chúng ta ở một vùng địa 
lý chính trị quan trọng mà lại không biết giữ. Tại sao dân tộc 
ta cứ mãi mãi lầm than, khốn khổ như vậy? 

Học giả Trần Trọng Kim trong cuốn Việt Nam Sử Lược trang 6 
đã viết: "Về đàng trí tuệ và tính tình, thì người Việt có cả các 
tính tốt và các tính xấu. Đại khái thì trí tuệ minh mẫn, học 
chóng hiểu, khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại 
có tính hiếu học, trọng sự học thức, quí sự lễ phép, mến điều 
đạo đức: lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, làm 5 đạo thường 
cho sự ăn ở. Tuy vậy, vẫn hay có tính tinh vặt, cũng có khi 
qủy quyệt, và hay bài bác chế nhạo. Thường thì nhút nhát, 
hay khiếp sợ và muốn có sự hòa bình, nhưng mà đã đi trận 
mạc thì cũng có can đảm, biết giữ kỷ luật. 

" Học giả Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu trong cuốn "Đất Lề Quê 
Thói" (Phong Tục Việt Nam) trang 68 cũng nhận xét rằng: 
"Người mình phần đông thường ranh vặt, qủy quyệt, bộ tịch 
lễ phép mà hay khinh khi nhạo báng. Tâm địa nông nổi, 
khoác lác, hiếu danh..." 

Chúng ta có rất nhiều gương bất khuất, dám hy sinh tính 
mạng để bảo vệ đất nước, dám vượt biển, vượt biên tìm tự 
do. Nhưng nói chung các hành vi ấy còn thụ động và tiêu 
cực. Không trực tiếp góp phần cụ thể trong việc phát triển 
đất nước. Chúng ta với những đức tính tốt, cũng đã có nhiều 
thành tựu, nhưng những tính xấu đã làm lu mờ hay làm tan 
nát ít nhiều những thành tựu đó. 

Đã từng có cuốn "Người Nhật Xấu Xí," "Người Mỹ Xấu Xí" và 
mới đây có cuốn "Người Trung Quốc Xấu Xí" của ông Bá 
Dương, do ông Nguyễn Hồi Thủ dịch ra tiếng Việt, mà tạp 


chí Thế Kỷ 21 và một số người cho là chi can thay chữ 
"Trung Quốc" bằng chữ "Việt Nam" thì cũng đúng thôi. Cuốn 
sách xuất bản ở Đài Loan và năm 2000 được in và phát 
hành tại Trung Quốc là điều chúng ta càng nên quan tâm. 
Tôi không đồng ý lắm với ông Bá Dương vì lối phê bình mang 
nặng tính tự ty mặc cảm, bài bác tất cả những gì của mình, 
trong khi mới nhìn của người một cách phiến diện mà đã 
khen ngợi một cách quá đáng. Năm 2001, có cuốn "Tổ Quốc 
Ăn Năn" của ông Nguyễn Gia Kiểng, cuốn sách đào sâu 
nhiều khuyết điểm trong văn hóa, lịch sử nhưng có nhiều dữ 
kiện khó xác định và đi quá xa gây ra nhiều tranh luận và 
cuốn "Văn Hóa Trì Trệ Nhìn Từ Hà Nội Đầu Thế Kỷ 21" của bà 
Lê Thị Huệ đã nêu lên nhiều khuyết điểm của người mình. 
Năm 2002, nghe nói ở Việt Nam cũng có cuốn "Người Việt 
Xấu Xí" của ông Trần Quốc Vượng... 

Chúng tôi công nhận là họ đã can đảm nói lên những điều 
xấu của người mình, là một trong những điều tối ky, ít ai 
dám nói tới. Đôi khi chúng ta cần gạt bỏ tự ái để nhìn thẳng 
vào sự thật, cố gắng sửa chữa để tiến thân, cho mình cũng 
như cho dân tộc. 

Chúng tôi thấy hơn bao giờ hết, đây là dịp người Việt thẳng 
thắn nhìn lại người mình, cởi mở và dọn mình để mang tâm 
thức lớn, cùng nhân loại bước vào thế kỷ 21. Nói vậy chứ 
cũng đã trễ lắm rồi, bây giờ mà sửa soạn thì may ra vài chục 
hay cả trăm năm sau mới bắt đầu có kết quả. 

Người Việt có những tính tốt nào? Người Việt hiếu học ư, 
cũng hiếu học đấy, nhưng vẫn chỉ là một số nào đó, một số 
lớn vẫn ít học, cho là nghề dạy nghề, tức tùy tiện tới dau 


hay tới đó. Ma đa số trong số hiếu học ấy van mang nặng 
tỉnh thần từ chương, quan lại, trọng bằng cấp từ ngàn xưa. 
Họ học để tìm sự giầu có, phong lưu cho bản thân và gia 
đình hơn là giúp đời. Họ được gọi là trí thức, nhưng chỉ biết 
tri thức chuyên môn, hầu như họ sống cách biệt, không dính 
gì tới đại đa số đồng hương mà họ cho là thấp kém. Kiến 
thức tổng quát của họ là một mớ hời hợt, thường có được là 
qua những buổi trà dư tửu hậu, chứ không qua sách vở 
nghiêm túc. Nói chi tới dân thường, có nhiều người cả năm 
không mua một cuốn sách, một tờ báo. Họ chỉ thích nghe 
lóm và chỉ đọc sách báo khi có ai đó mua thì mượn đọc ké 
thôi. Người mình lại dễ tin, đọc một bản tin trên báo hay 
nghe truyền miệng mà đã tin, nên dễ bị kẻ xấu lừa. 

Nhờ tới họ việc gì, luôn luôn họ giẫy nẩy lên trả lời là bận 
lắm, bận lắm; Biết họ bận gì không? Họ bận kiếm nhiều tiền 
để mua nhà, mua xe, chứng tỏ sự thành đạt của mình với 
chung quanh. Để tỏ ra là cha mẹ có trách nhiệm, họ luôn 
luôn bận lo cho tương lai học hành của con cái, thúc đẩy con 
học những ngành yên ấm mà kiếm được nhiều tiền chứ 
không tạo cho chúng tinh than xã hội, góp phần xây dựng 
đất nước... Trong khi họ mới lớp tuổi 40, 50 mà đã tự cho là 
"già rồi" không thấy tự học hành lo cho chính cuộc đời của 
họ và xã hội mà họ đang sống. Họ lúc nào cũng bận quây 
quần với vợ con, bận tụm đám bạn bè vui chơi!!! 

Người Việt luôn nặng tình cảm, đôi khi đến độ che mờ lý trí. 
Chúng ta có được tinh than gia đình thương yêu, dum bọc 
khá cao, nhưng qua những cuộc đổi đời mới đây, một số gia 
đình cũng bắt đầu tan nát. Tinh thần hiếu khách, dù là nhà 


nghèo, nhưng hầu hết người Viêt có gì cũng san sang dem 
ra cho khách dùng. 

Người Việt có những tính xấu gì? Có thể nói là thiếu ý chí, 
thiếu sáng tạo, thiếu nghiên cứu, thiếu mạo hiểm, thiếu tầm 
nhìn xa, nói dối quanh, ít nhận lỗi, thiếu trật tự, thiếu 
nguyên tắc, thiếu tôn trọng của công, ăn cắp vặt, tự cao, tự 
ty, y lại, thù dai, nặng mê tín, mau chán, thiếu tinh than dân 
chủ vì độc đoán ít dung hợp ý kiến người khác, lúc nào cũng 
có cả trăm lý do để trễ hoặc không giữ lời hứa, nặng tình 
cảm mà thiếu lý trí, tinh than địa phương, tôn giáo... Nhưng 
đáng kể là thói ích kỷ và nhất là đố ky làm trầm trọng thêm 
sự chia rễ, đó là những cố tật lớn nhất đã làm cho người Việt 
không đoàn kết, hợp quần, tiến nhanh lên được. 

Tại sao trong khi hau hết người Nhật và Hoa thường tìm đến 
cộng động của họ thì có một số khá nhiều người Việt tìm 
cách xa lánh nếu không muốn nói là sợ chính cộng đồng của 
mình (trừ khi gặp khó khăn cần giúp đỡ) ? 

Chúng ta không thể thay đổi truyền thuyết chia ly giữa Lạc 
Long Quân và bà Âu Cơ, hẹn khi cần mới gọi nhau hợp sức. 
Tức là bình thường thì chia rẽ, chỉ khi không sống được mới 
đoàn kết, rồi lại chia rẽ. 

Nhưng chúng ta, bằng lòng thành và ý chí phải vượt qua 
"định mệnh” không hay này. 

Về bản thân người Việt, thân hình nhỏ bé, tuổi thọ thấp, sức 
lực kém, không bền bỉ, mà làm việc lại hay qua loa, tắc 
trách, đại khái nếu không nói là cẩu thả, nên nói chung năng 
suất kém. 

Chúng ta thử nhìn xem, trong bất cứ một nhà ăn quốc tế 


như ở các trường Dai Học có nhiều nhóm người thuộc nhiều 
nước thì nhóm nào nhỏ người nhất, lộn xộn và ồn ào nhất có 
nhiều phần chắc đó là nhóm người Việt. Nhóm này còn thêm 
cái tật hút thuốc, xả rác khá bừa bãi nữa. 

Nay đã là đầu thế kỷ 21, thử nhìn lưu thông ở các thành phố 
lớn Việt Nam xem. Thật là loạn không đâu bằng.Người ngoại 
quốc nào đến Việt Nam cũng sợ khi phải hòa mình vào dòng 
xe cô đó, và nhất là khi băng qua đường. Tỷ lệ tai nạn xẩy ra 
rất cao, ai cũng ta thán, thế mà bao năm qua vẫn mạnh ai 
nấy chạy, mạnh ai nấy đi. Những ngã năm, ngã bảy xe đông 
nghẹt mà hầu như không chia làn đường, nhiều nơi không có 
bệ tròn để đi vòng, không cảnh sát hướng dẫn lưu thông, Từ 
mọi phía xe cứ đổ dồn thẳng vào rồi mạnh ai người nấy tìm 
đường tiến lên. Đã cấm đốt pháo được mà sao tệ nạn lưu 
thông đầy rẫy, mỗi một chuyện cỡi xe gắn máy phải đội nón 
an toàn đã bao năm qua vẫn chưa giải quyết được. Sống 
trong xã hội mà dường như có rất đông người Việt hầu như 
không muốn bất cứ một luật lệ nhỏ nào ràng buộc mình. Cứ 
làm đại, làm càn rồi tới đâu hay tới đó!? 

Chúng tôi vẫn nghĩ, một dân tộc có văn hóa cao, thực sự 
hùng mạnh không thể nào nay sinh ra lãnh đạo tôi và chi 
biết xâu xé nhau. Chính tính xấu chung của người Việt mới 
nay sinh ra lãnh đạo tôi và chia rë ma sinh ra chiến tranh, 
chiến tranh mới dao sâu thêm hố chia rễ và lam lun bại dân 
tộc. Thất phu hữu trách mà, vận nước hôm nay là trách 
nhiện chung của mọi người, không chỉ có người lãnh đạo mà 
người dân cũng chung trách nhiệm. 

Thử nhìn các lãnh vực văn, thơ, nhạc của chúng ta mà xem, 


đâu đâu cũng than mây khóc gió là chính. Đồng ý là có 
nhiều chuyện buồn nên sáng tác nội dung buồn, nhưng 
buồn mãi vậy ích lợi gì, sao không tìm cách giải quyết cái 
buồn. Có biết đâu những tư tưởng yếm thế đó càng làm cho 
tình hình xấu thêm. Nếu có tư tưởng nào tích cực thì muôn 
đời vẫn chỉ thuần là tư tưởng, vì chính tác giả của tư tưởng 
ấy chỉ viết hay nói ra cho sướng, nói ra để lấy tiếng với đời, 
chứ chính họ không có trách nhiệm thực thi. 

Những gì cụ Phan Bội Châu báo động, kêu than trong cuốn 
"Tự Thán" đã gần một thế kỷ qua mà như đang xẩy ra 
quanh đây thôi. Nếu chúng ta không có can đảm trị căn 
bệnh ngàn năm của mình thì dù có hết chiến tranh, dân Việt 
vẫn mãi mãi khó mà vươn lên được. 

Chí sĩ Phan Bội Châu đã hy sinh cả cuộc đời vì nước, vào 
sinh ra tử không tiếc thân, thế mà trong cuốn "Tự Phán," cụ 
đã thẳng thắn nhận đủ thứ lỗi về phần mình. Cụ hối hận 
nhất là không đủ tri thức về ngoại ngữ và tình hình thế giới. 
Nhưng trong đó, cụ cũng không quên nêu lên một số khuyết 
điểm chính của người mình thời đó. Như người lãnh đạo 
không lo cứu nước, dân không lo việc nước. Chỉ tranh thắng 
với nhau trên bàn cờ, hay cốc rượu, mà bỏ mặc vận nước 
cho ngoại xâm dầy xéo... 

Ai cũng biết, Nhật Bản là một đảo quốc, đất hẹp, dân đông, 
nhưng người Nhật đã khéo léo thu thập tinh hoa thế giới để 
bồi đắp quê hương mình trở thành một cường quốc, đôi khi 
vượt qua cả những nước bac thay của họ trước đó. Thật là 
hiện tượng hiếm có, không mấy dân tộc nào làm được. Nhật 
Bản có thể ví như một nhà nghèo mà đông con, thế mà đã 


nuôi được cho tất cả các con ăn học thành tài. Nên day that 
là tấm gương lớn cho người Việt chúng ta học hỏi vậy. 

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, Việt Nam và Nhật Bản thời 
cận đại và hiện đại đã có những chọn lựa hướng di khác 
nhau. 

Khi Pháp đòi Việt Nam mở cửa và đe dọa bằng cách bắn phá 
đồn Đà Nẵng năm 1856, Việt Nam đã chủ trương bế môn 
tỏa cảng. Thế nên năm 1858, Pháp đem 14 tàu chiến và 
3.000 lính đến bắn tan đồn lũy Đà Nẵng. Phía Việt Nam 
chống cự đến cùng, để rồi bị thua và toàn quốc bị đô hộ 80 
năm. Chúng ta có tính can trường và bất khuất, nhưng thiếu 
khôn ngoan về một tầm nhìn xa cho đất nước chăng? 

Đặc biệt Việt Nam hầu như chỉ dựa vào một cường quốc, khi 
sợ nước nào thì chỉ dựa theo nước đó, thiếu tam nhìn toàn 
diện. Thật vậy, khi thấy Pháp Quốc mạnh thì bỏ Trung Hoa 
theo Pháp Quốc, rồi theo Nhật Bản, theo Hoa Kỳ hay Liên 
Xô. Theo đuổi chính sách như vậy, dễ bị một cường quốc lấn 
át và khi các cường quốc này yếu đi thì hoang mang, không 
biết trông vào đâu. Sau Thế Chiến Thứ 2, thế giới có phong 
trào giải thực, hàng chục quốc gia được độc lập một cách dễ 
dàng, riêng một số nhà lãnh đạo Việt Nam chọn con đường 
chiến tranh, hy sinh khoảng 4 triệu người và 30 năm. Điều 
này đã khiến quốc gia bị tụt hậu, trở thành chậm tiến và 
nhất là phân hóa, chưa biết bao giờ mới hàn gắn được. 

Tại sao Việt Nam ở bao lơn Thái Bình Dương, vị trí địa lý 
chính trị cực kỳ quan trọng như vậy mà chỉ trở thành mục 
tiêu cho các đế quốc xâm lăng, còn không học hỏi để tự 
vươn lên được? 


Tai sao các dé quốc nhìn ra vi thé quan trọng của Viêt Nam 
ma chính người Việt lai không nhìn ra va tự tao cho minh 
một vi thé tương xứng như vay? Tại sao người Việt đã đầu tu 
quá nhiều vào chiến tranh mà chúng ta vẫn thiếu hẳn một 
đường hướng xây dựng, phát triển quốc gia thích hợp? Với 
lối phát triển quốc gia trong nhiều thế kỷ qua, bao giờ Việt 
Nam mới theo kịp các nước trung bình trên thế giới, tức 
ngang với tâm vóc đáng lẽ phải có về dân số và diện tích 
của Việt Nam? 

Trong lúc đó, năm 1853, khi bị Hoa Kỳ uy hiếp, Nhật Bản cắn 
răng chịu nhục, quyết định bỏ chính sách bế môn tỏa cảng. 
Nhưng họ mở rộng ngoại giao, không chỉ với Hoa Kỳ mà với 
cả ngũ cường, thêm Anh, Pháp, Nga, Đức... mặt khác, họ cố 
gắng học hỏi ở các nước ấy, để 30, 40 năm sau vươn lên 
ngang hàng. Nhưng Nhật đã bắt chước các đế quốc, đi vào 
con đường chiến tranh sai lầm, góp phần gây nên Thế Chiến 
Thứ 2, hy sinh khoảng 3,1 triệu người và đất nước tan 
hoang. Sau Thế Chiến Thứ 2, Nhật Bản đứng trước một 
tương lai cực kỳ đen tối chưa từng có. Nhưng họ đã chọn con 
đường xây dựng quốc gia bằng hòa bình, cố gắng làm việc, 
chỉ 25 năm sau, Nhật Bản lại trở thành cường quốc. 

Giờ đây, vận nước vẫn còn lênh đênh, mà người lãnh đạo lẫn 
người dân, nhiều người vẫn như xưa, chưa thức tỉnh. Đặc 
biệt, nay có cả mấy triệu người được ra nước ngoài, tri thức 
thăng tiến bội phần, nhưng chỉ có một phần nhỏ quan tâm 
tới cộng đồng và đất nước, còn phần lớn mạnh ai nấy lo làm 
giàu cá nhân... Thật là hỡi ơi! 

Vài chục năm trước, chúng tôi có được đọc trong một cuốn 


sách, dai ý thuật lại lời một người trí thức Nhật với một 
người Việt ở Việt Nam ngay sau khi Thế Chiến Thứ 2 vừa 
chấm dứt năm 1945. Người Nhật ấy nói rằng, vì thua trận, từ 
nay đất nước Nhật Bản bước vào thời kỳ đen tối, còn Việt 
Nam sẽ thoát khỏi nạn thực dân, được độc lập và tương lai 
sáng lạn. Nghĩ vậy, thế nhưng người Nhật đã cố gắng phục 
hưng đất nước một cách nhanh chóng. Trong khi đó, tình 
hình Việt Nam đã không diễn biến như hoàn cảnh thuận lợi 
cho phép. 

Tại sao có điều nghịch lý là sách giáo khoa Nhật Bản viết 
nước Nhật vốn "rất nghèo tài nguyên," mà nay người Nhật 
xây dựng thành "giàu có," còn sách giáo khoa Việt Nam có 
lúc viết nước Việt vốn "rừng vàng biển bạc" mà lại hóa ra 
"nghèo nàn?" Tại sao người Việt chỉ biết đem tài nguyên sẵn 
có và nông phẩm là thứ đơn giản và rẻ nhất đi bán? Dù ai 
cũng biết đây là thứ kinh tế mới chỉ ngang tầm thời trung 
cổ. 

Ngay nước gần chúng ta như Thái Lan cũng ở tình trạng 
tương tự, nhưng khéo ngoại giao hơn, không tốn xương máu 
mà vẫn giữ được hòa bình để phát triển. 

Do đó, điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là không chỉ thu học 
kỹ thuật của người, mà cần để ý đến văn hóa, là mặt tinh 
hoa tạo nên tinh thần người Nhật hay người Đức. Có tinh 
thần mạnh thì như họ, dù thua Thế Chiến Thứ 2, cũng nhanh 
chóng vươn lên. Tinh thần yếu thì dù đất nước có giàu có 
cũng sẽ bị lụn bại đi như nhiều đế quốc trước đây trong lịch 
Sử. 

Vậy người Việt bị thua kém, tụt hậu vì những khâu nào? Tại 


sao da số người Việt mua thực phẩm là món an vat chất 
hàng ngày, có thể mua nhạc hàng tháng để giải trí mà có 
khi cả năm mới mua một cuốn sách là món ăn tinh than? Tại 
sao, người Việt dù có 2 triệu ở hải ngoại hay 80 triệu ở quốc 
nội, mỗi tựa sách (đầu sách) cũng chỉ in trung bình khoảng 
1.000 cuốn? Như vậy người Việt có thực sự chăm tìm tòi, học 
hỏi không? Nếu bảo rằng sách đắt thì số người Việt tới thư 
viện sao cũng không cao? Nói chung, không có dân tộc nào 
tiến mạnh mà sách vở lại nghèo nàn. Bởi chính sách vở là 
kho kiến thức, làm nền tảng để phát triển. Người Nhật tiến 
mạnh được là nhờ họ biết tích lũy kinh nghiệm. Người đi 
trước khi học hỏi, họ ghi chép rất cẩn thận, sau này nhiều 
người trong số đó viết sách để lại cho người đi sau và cứ thế. 
Có những người Việt giỏi, nhưng không chị khó viết sách để 
lại, nếu người ấy mất đi thì bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy 
hàng mấy chục năm cũng mất theo luôn, thật là uổng phí. 
Hơn nữa, ai cũng rõ, nếu hiểu biết chỉ được thu thập thuần 
bằng binh nghiệm chưa hẳn đã là chính xác và phổ quát, lúc 
viết sách, người viết sẽ phải tham khảo rất nhiều, khi đó, từ 
các suy nghĩ cho tới dữ kiện mới dân dan được hoàn chỉnh 
hơn. Tại sao người Việt ở cả trong và ngoài nước được kể là 
học khá, nhất là về toán, mà không tìm ra một công thức 
hay có được một phát minh thực dụng đáng kể nào? Tại sao 
lúc nào cũng đầy người tụ ở quán cà phê và hiệu ăn mà 
không hề nghe có lấy được tên một nhà thám hiểm Việt 
Nam nào? Tại sao chúng ta thiếu hẳn óc tìm tòi, mạo hiểm, 
nhẫn nại và cố gắng? 

Người ngoại quốc nào nghe người Việt nói cũng thấy lạ, thấy 


hay, vi liu lo như chim, âm thanh trầm bổng như có nhạc. 
Bởi tiếng Việt có khoảng 15.000 âm với 6 dấu thinh/giọng, 
lên xuống như "sắc, huyền;" uốn éo như "hỏi, ngã;" rung 
động như "r"... thế nhưng, đa số người Việt không biết gì về 
nhạc cả. Trong khi tiếng Nhật rất nghèo nàn về âm, chỉ có 
120 âm, mà đa số người Nhật rất giỏi nhạc, có nhiều nhạc 
trưởng hòa tấu hàng quốc tế, còn đi sửa các dàn organ cho 
cả Âu Châu... Người Việt hầu hết chỉ biết mua nhạc cụ chơi, 
tới khi hỏng thì chịu, thấy tình trạng bết bát quá, chính 
người Nhật phải qua sửa giúp nhạc cụ của dàn nhạc giao 
hưởng Việt Nam khoảng đầu thập niên 90. 

Trong tiến trình phát triển quốc gia, cụ thể là trên bình diện 
kinh tế, từ khâu đầu tư, tụ vốn, lập công ty, khai thác 
nguyên liệu, nhiên liệu, nghiên cứu, sản xuất, cải tiến, quản 
lý phẩm chất, quản lý tài chính, quảng cáo, buôn bán, phân 
phối, bảo trì, tái biến chế, bảo vệ môi sinh... Tất nhiên làm 
ăn cá thể thì người Việt thường chỉ mạnh ở khâu buôn bán 
nhỏ hoặc kinh doanh hiệu ăn lấy công làm lời. 

Ngay khâu buôn bán, người bán thường chú trọng mua hàng 
ngoại hạng nhất về bán kiếm lời và người tiêu dùng cũng lo 
bỏ ra thật nhiều tiền tìm mua hàng ngoại hạng nhất để khoe 
mà nhiều khi không biết dùng hoặc không cần dùng tới! Tại 
sao lại chuộng "hàng ngoại" đến như vậy? Hàng hóa ở Việt 
Nam ngày nay khá nhiều, nhưng người Việt không tự sản 
xuất lấy được khoảng 10% trong cấu thành sản phẩm đó. 
"Sản xuất" nếu có, "hàng nội" nếu có, thực ra chỉ là đốt giai 
đoạn, dùng máy ngoại quốc rồi nhập vật liệu và làm gia 
công. Sau này, khi máy hư hỏng thì lại mua máy mới, không 


dan dần tự chế máy thay thé như người Nhật hay Hoa được. 
Cạnh tranh trong thương trường, người Việt thường tìm cách 
hạ nhau, coi thành công của người khác là thiệt hại của 
mình; như bầy cua trong rọ, cứ kẹp nhau để rồi kết quả là 
không con nào ra khỏi rọ được. Người Hoa Kỳ có châm ngôn 
làm ăn đại ý rằng: "Cạnh tranh là tự cải tiến sản phẩm của 
mình chứ không phải bỏ thuốc độc vào hàng của người 
khác." Người Nhật thì chủ trương: "Khách là nhất. Khách 
nuôi nhân viên chứ không phải chủ, phải làm sao cho vừa 
lòng khách." 

Sự phồn vinh rất "giả tạo" hiện nay ở Việt Nam là do sự cởi 
mở về kinh tế, nhưng phần lớn là do tiền từ bên ngoài. Trong 
gần 30 năm qua, Việt Kiều gởi về khoảng 30 đến 40 tỷ Mỹ 
Kim, cộng thêm một số tiền đầu tư của ngoại quốc 40 đến 
45 tỷ MK (trong các công trình hợp doanh, phía đầu tư của 
Viện Nam chỉ chiếm khoảng 10% số này.) Tổng Sản Lượng 
Quốc Dân (GDP) trong thời gian đó khoảng 450 tỷ Mỹ Kim. 
Với số tiền khổng lồ đó, nếu có chính sách giáo dục, kinh tế 
tốt hơn và nhất là không bị quốc nạn tham nhũng thì mức 
sống của người dân có lẽ đã gấp hai, gấp ba lần hiện nay, 
mức chênh lệch lợi tức giữa người thành thị và nông thôn sẽ 
không quá xa. Ở hải ngoại cũng vậy, với nhà cửa rộng lớn, 
xe hơi sang trọng tất nhiên do nhiều nỗ lực cá nhân, nhưng 
yếu tố chính cũng là do may mắn từ môi trường thuận tiện 
sẵn có, như thể "đẻ bọc điều, chuột sa hũ gạo." Chứ xét về 
bản chất, không khác với người trong nước. 

Phải chăng các điều trên chỉ là những câu hỏi luôn làm trăn 
trở, bứt rứt một số rất ít những người Việt có tâm huyết với 


sự tồn vong của quốc gia, dân tộc. Phải chang con dai da số 
thì không quan tâm và bằng lòng với công việc buôn bán 
nhỏ hay đi làm thuê hiện tại? Vì kiếm thật nhiều tiền cho 
mình và gia đình là quá đủ và hết thì giờ để nghĩ và làm 
thêm bất cứ chuyện gì khác? Thử hỏi như vậy Việt Nam sẽ đi 
về đâu? 

Tất nhiên, đã là con người thì dân tộc nào cũng có đủ các 
tính tốt và xấu, nhưng người Việt dường như bị nhiễm nhiều 
tính xấu ở mức độ rất trầm trọng. 

Chúng tôi xin mạo muội bày tỏ phần nào những ưu tư đối với 
đất nước và dân tộc. Xin tất cả chúng ta hãy cùng thành 
tâm nhìn lại mình, vì tương lai đất nước, để thế hệ mai sau 
có được cuộc sống đáng sống hơn, hãy tự chế để bỏ dần các 
khuyết điểm mà tăng tiến các ưu điểm. 


Đỗ Thông Minh 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: thuvientoancau - Ngoc Trân sưu tam 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 23 tháng 6 năm 2007 


